N EU 5 EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 
;7.\ 8-78 $4) .\)(cA'/¡ 0© À'/.0.);i9))(cA /(\ Ð4i À (¡<6 





Mục tiêu 


Sau khi học bải này học viên sẽ: 

« Hiểu được những yêu cầu cơ bản của 
nhà tuyển dụng đối với các ứng cử viên. 

« Biết cách phát huy những ưu thế của 
bản thân trong cuộc phỏng vấn. 

« Rèn luyện khả năng thuyết phục nhà 
tuyển dụng. 

« Rèn luyện kỹ năng viết CV hiệu quả; 


Nội dung 
« Tạo ấn tượng trước nhà tuyên dụng. 
« Kỹ năng viết CV. 


s« Kỹ năng phỏng vân xin việc. 





PSD101_Bai_5_v1.0012103219 125 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP 

Tình huống: Những câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc 

“Tháng 8/1957, William Shockley bắt đầu tuyển nhân sự cho công ty Shockley Semiconductor 

Laboratory mới khai trương của mình tại bang California. Trong các buổi phỏng vấn để tìm 

nhân viên, ông chủ của Shockley Semiconductor Laboratory đã không ngừng làm đau đầu các 

ứng viên trẻ bằng những câu hỏi vô cùng khó, căng thăng và đầy mưu mẹo. Thông qua đó, nhà 
tuyển dụng muốn nhận diện một cách chính xác nhất chân dung của ứng viên: liệu anh ta có 
khả năng tư duy một cách logic không, có khả năng sáng tạo hay không... 

Còn với Microsoft, hãng bày lại sử dụng những câu đồ logic và những “câu hỏi vô lý” nhằm 

đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên chứ không phải tìm kiếm kỹ năng chuyên 

biệt nào. Chăng hạn như những câu hỏi “quái đản” sau: 

«_ Có tất cả bao nhiêu người lên dây đàn piano trên thế giới? 

‹ Nếu như ý tưởng dịch chuyên tức thời con người trong vũ trụ của bộ phim truyền hình Star 
Trek được biến thành hiện thực, thì điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến ngành giao thông 
vận tải? 

‹« Tại sao vị trí trong chiếc gương lại biến đổi trái phải so với hiện thực bên ngoài mà 
không phải là trên dưới? 

‹ Tại sao các nắp cống trên đường phô có hình tròn chứ không phải là hình vuông? 

«Tại sao hai đầu lon bia lại hơi nhỏ lại? 

‹ Cần bao nhiêu thời gian đề có thể dịch chuyền núi Phú Sĩ? 

‹ Trong I ngày, các kim đồng hồ gặp nhau bao nhiêu lần? 

Thực tế, những câu hỏi dạng này được người trong nghề gọi là những câu hỏi không có đáp án 

bởi thực ra không ai biết đáp án chính xác là gì. Các chuyên gia phỏng vấn sử dụng chúng vì 

họ tin rằng với cách này, họ có thể đánh giá được năng lực trí tuệ, khả năng sáng tạo và cách 
suy nghĩ “vượt ra ngoài khuôn khổ” của ứng viên - những đặc tính cần thiết để tồn tại trên 
thương trường đầy cạnh tranh khóc liệt như hiện nay. 

Còn các ứng viên khi phải trả lời những “câu hỏi vô lý” này, cũng thật tình tin rằng, đó là cách 

để họ có thể được tuyến dụng vào những công ty hàng đầu thế giới. 


Câu hỏi 


1. Bạn đã bao giờ đi phỏng vấn xin việc chưa? 
2. Bạn đã làm thế nào đề vượt qua cuộc phỏng vấn thành công? 


126 PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





5.1. 


5.2. 
5.2.1, 


Tạo ấn tượng trước nhà tuyển dụng 

Thông thường, một cuộc phỏng vấn mà nhà tuyên dụng tiến hành để tuyển chọn nhân 

viên kéo dài khoảng 20 - 30 phút. Đây là thời gian để nhà tuyên dụng tiếp xúc trực 

tiếp, quan sát hình dáng, tướng mạo, phong cách của ứng viên. Nhà tuyển dụng cũng 

sẽ đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp cũng 

như tính cách của ứng viên đề tìm ra người nhân viên phù hợp có thể đáp ứng các yêu 

cầu của họ. Vì vậy, để tạo ấn tượng tốt đẹp với nhà tuyên dụng, mỗi ứng viên cần phải 

chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có thể được tuyên chọn vào vị trí mà mình mong muốn. 

Đề tạo ấn tượng trước nhà tuyển dụng, các ứng viên cần phải chú ý đến khâu chuẩn bị 

như sau: 

Tìm hiểu thông tin về công ty 

e_ Đọc kỹ thông tin tuyển dụng, 

e Tìm hiểu lịch sử, quy mô, lĩnh vực hoạt động của công ty 

e_ Đọc kỹ yêu cầu mà nhà tuyên dụng đặt ra cho vị trí tuyên dụng 

Xác định năng lực của bản thân 

e - Xác định mức độ phù hợp của bản thân (trình độ/chuyên môn) với vị trí tuyên dụng 

e_ Xác định mức độ tâm huyết với công việc 

e_ Xác định khả năng giao tiếp; kỹ năng làm việc nhóm; khả năng làm việc độc lập; 
tính năng động sáng tạo; khả năng lãnh đạo 

Nhận diện những thành tích và kinh nghiệm của bản thân 

e_ Quá trình và kết quả học tập/các bằng cấp, chứng chỉ đã có 

e Những thành tích nôi bật trong học tập 

e. Những thành tích trong công tác xã hội, công tác sinh viên... 


e Kinh nghiệm làm việc (kế cả công việc bán thời gian hoặc thực tập). 


Kỹ năng viết CV — CURRTCULUM VTITAE 

Những điều cần lưu ý khi viết CV 

Bản lý lịch là một căn cứ quan trọng để nhà tuyển 
dụng quyết định có tiến hành cuộc phỏng vấn bạn hay 
không. Nhìn vào một bản lý lịch, người ta có thể đánh 
giá được năng lực, trình độ thậm chí tính cách của ứng 
viên. Bởi vì người cần thận, nghiêm túc hay câu thả, dễ 
đãi cũng có thể nhận biết được qua cách mà họ trình 
bày bản lý lịch của mình. 





Do vậy, để tạo được ấn tượng tốt đẹp ngay từ những 
phút ban đầu với nhà tuyển dụng, bạn cần phải đầu tư công sức để viết bản lý lịch một 
cách chin chu. Có nhiều bí quyết viết lí lịch mà bạn có thể tham khảo đề đạt được mục 


đích của mình. 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 127 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





5.2.2. 


128 


Các vân đê cân lưu ý khi việt CV: 


Đừng bao giờ viết một bản lý lịch một cách vội vã. Bạn cần phải tĩnh tâm, suy 
nghĩ cần thận và nghiêm túc trước khi đặt bút viết CV của mình. 

Nên giữ thái độ trung thực khi viết CV. Bạn hãy chỉ khai vào CV những bằng cấp, 
chứng chỉ, kinh nghiệm mà mình thực sự có. Vì hãy nhớ rằng trong thời đại thông 
tin hiện nay, nhà tuyển dụng có thể đễ dàng kiểm tra mọi thông tin về bạn. 

Bạn nên xác định trước mục tiêu nghề nghiệp của mình (mong muốn, mục đích mà 
mình muốn đạt tới trong sự nghiệp) và nếu có thể, hãy viết chúng ra một cách thật 
cụ thể. Nhà tuyển dụng cũng rất thích các ứng viên có tư duy mạch lạc và mục tiêu 
nghề nghiệp rõ ràng. 

Khi nói về những kinh nghiệm làm việc trước đây, 
bạn chỉ nên trình bày thật văn tất. Tuyệt đối tránh chỉ 
trích những cơ quan cũ trong bản lý lịch của bạn. 
Trong trường hợp bạn là người đã trải qua nhiều 
công việc vụn vặt, khi viết CV, bạn có thể lược bớt 
những kinh nghiệm không liên quan đến công việc 
mà bạn đang tìm kiếm. 

Trong trường hợp bạn mới ra trường, chưa thực sự 
trải qua bất kì công việc chính thức nào, bạn đừng 
băn khoăn, e ngại. Hãy tự tin vì các nhà tuyển dụng 





cũng rất cần những nhân viên trung thực, nhiệt 
tình, ham học hỏi. 

Bạn nên chú ý đến hình thức của bản lý lịch bởi vì nó là cơ sở để tạo dựng ấn tượng 
bạn đầu đối với nhà tuyên dụng. Một bản lý lịch mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật là 
điều khó có thê chấp nhận vì nó cho thấy chủ nhân của bản CV này không phải là 
người cần thận nghiêm túc hoặc không thực sự chú tâm đến việc tìm kiếm việc làm. 
Vì vậy, khi viết CV bạn nên sử dụng phông chữ đơn giản, cỡ chữ chuẩn, lề thắng và 
cân đối, tránh lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, v.v. để tạo ngay thiện cảm ban đầu với nhà 
tuyên dụng. 

Khi gửi CV đến cơ quan tuyển dụng qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, bạn 
phải tìm hiểu kỹ để có chính xác tên và địa chỉ của người nhận hồ sơ, cũng như vị 
trí, chức danh... của họ. Nên liên lạc lại qua điện thoại để khẳng định chắc chắn hồ 
sơ của bạn đã đến đúng địa chỉ cần gửi. 


Bạn cần đảm bảo rằng mọi chỉ tiết được lưu ý trong bản lý lịch có thể được xác nhận 


và chính xác. Bản lý lịch của bạn nên được suy tính kĩ, chính xác, chuyên nghiệp, và 


có thê được coi trọng. Đó không phải là cái mà bạn muốn gây ấn tượng đầu tiên sao? 


Hướng dẫn trình bày CV 
Khi viết CV cần có các thông tin như: 


Thông tin cá nhân: 


o_ Điền đầy đủ thông tin 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 


o_ Email: sử dụng địa chỉ email trung tính 
o _ Ảnh đính kèm (bắt buộc) 





se Quá trình đào tạo và thành tích cá nhân: 
o_ Chỉ cần cung cấp thông tin về quá trình học đại học, trên đại học và những 
lĩnh vực liên quan (nếu có). 
o_ Thành tích cá nhân: nêu những thành tích nổi bật đáng chú ý nhất và ghi rõ 
đã đạt được thành tích này ở đâu, vào thời gian nào? 
e© _ Kinh nghiệm làm việc: 


o_ Nêu kinh nghiệm làm việc theo trình tự thời 


Ølan ngược: ° 
Ví dụ: 

+ 2009 - nay: 

+ 2007 —- 2009: 





o_ Ghirõ vị trí công tác và đơn vị công tác. 

o_ Mô tả những công việc cụ thể tại vị trí đã làm. 

o_ Kinh nghiệm làm việc bao gồm cả quá trình làm bán thời gian (nếu có). 

o_ Có thể kết hợp phần hoạt động xã hội, đoàn thê vào phần này. Chú ý: ghi rõ 
thời gian sinh hoạt, ngắn gọn, súc tích. Nên lựa chọn những hoạt động có tính 
tiêu biểu, tránh đi sâu vào hoạt động ngoại khoá đặc biệt là đối với sinh viên 
khi kinh nghiệm làm việc thực tế không nhiều. 

o _ Chỉ nên nêu những kinh nghiệm phù hợp với vị trí ứng tuyên, yêu cầu công việc. 

e Kỹnăng: 

o _ Nêu những kỹ năng mình có và có liên quan đến yêu cầu tuyên dụng. 

o_ Nếu có những chuẩn mực đánh giá (chứng chỉ, chứng nhận...) sẽ được đánh giá 
cao hơn. 

e_ Sở thích và xu hướng cá nhân: 
o_ Nêu một vài sở thích của bản thân có lợi với vị trí ứng tuyển. 
o _ Xu hướng bản thân: nêu định hướng trong nghề nghiệp. 

e_ Thông tin tham khảo: 

o_ Là thông tin về người có thể xác nhận những thông tin trong CV. 

oø Nên nêu rõ nguồn thông liên quan đến kinh nghiệm làm việc và hoạt 
động ngoại khóa (không nhất thiết phải nêu). 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 129 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 


5.2.3. Mẫu tham khảo cho viết CV và Bản thông tin cá nhân 





Mẫu CV tiếng anh 


CURRICULUM VTITAE 
Fullname 
Date of birth 
Gender 
Marital status : 
Address 
Handphone 
Email 
CARRER OBJECTTVE 


EDUCATION ANDQUALTFTCATTONS 


EXPERTENCE ANDPERFORMANCE 

1. Company Name: From (dd/mm/yyyy) to (dd/mm/yyyy) 
- Company in brief: 

- Position: 

- Task: 

2. Company Name: From (dd/mm/wyyy) to (dd/mm/yyyy) 
- Company in brief: 

- Position: 

- Task: 

OTHER SKILLS 

HOBBY & ENTERTATNMENT 

REFER ENCES (PLS KEEP CONFTIDENTTAL) 


Company Name Name: 
Position 





Mobile phone: 


130 PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 


BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN ỨNG VIÊN 





I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 


Họ tên khai sinh: Ảnh 3 x 4 
Giới tính: 

Ngày sinh: 

Nơi sinh: 

Tình trạng hôn nhân: 

Địa chỉ: 

Email: 

Mobile: 


II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 8. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 


Quá trình đào tạo 

1 Thời gian (từ... đến...) 

1 Học trường : 

[1 Chuyên ngành: 

Thành tích cá nhân: (thành tích như thế nào? ở đâu?) 
h 


II KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 8. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 


1. Từ tháng : 06/2007 - nay 
Tên công ty: 

Chức 

danh: 

Công việc: 

h 

IR 


Từ tháng 01/2006 - 06/2007. 
Tên công ty - Địa chỉ công ty 
Chức danh: 

Công việc: 

1... 


IV. KỸ NẴNG 


Ngoại ngữ 
HH... 

Tin học 
LH... 
Chuyên môn 
H..:.; 


V. SỞ THÍCH 
VI. XU HƯỚNG BẢN THÂN 


VI. THAM KHẢO THÔNG TIN 


Tên người tham khảo - vị trí tại công ty: 
Điện thoại: 
Email: 


Hà Nội, ngày 
Ký tên 





PSD101, Bai_5_v1.0012103219 131 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





5.3. 


ñ.o.1, 


132 


Kỹ năng phỏng vấn xin việc 

Các cuộc phỏng vấn tuyển dụng ra đời với mục tiêu chính là để nhà tuyển dụng và 
ứng viên gặp gỡ, trao đôi nhằm tạo sự hiểu biết đúng và đầy đủ về nhau. Đối với ứng 
viên, việc trả lời phỏng vấn tốt nghĩa là người đó đã nói rõ những khả năng tốt nhất 
của mình khi làm việc, tạo cơ hội cho mình bằng cách thuyết phục được nhà tuyển 
dụng. Tuy nhiên, bên cạnh các ứng viên có kinh nghiệm, thông minh khi trả lời phỏng 
vấn thì còn có khá nhiều ứng viên vẫn rơi vào thế “bí” hay trả lời không tốt những câu 
hỏi tưởng chừng đơn giản của nhà tuyển dụng và nhiều người trong số họ đã tự gạch 
tên mình ra khỏi quyết định tuyển dụng tưởng như cầm chắc trong tay. Bạn là người 
chuẩn bị bước vào một cuộc phỏng vấn để tìm kiếm một công việc đang mong đợi, 
bạn sẽ làm gì để tránh sự thất bại này? 

Một cuộc phỏng vấn thành công thường qua 3 bước: trước khi đi phỏng vấn, trong 
cuộc phỏng vấn và sau cuộc phỏng vấn. 


Trước khi đi phỏng vấn 
Phần này sẽ đưa ra một số phương pháp và kinh nghiệm thực tế để áp dụng trong quá 
trình tìm việc làm. 

e _ Chuẩn bị hồ sơ 

o_ Chuẩn bị hồ sơ (định dạng file Word hoặc PDF'). 

o _ Viết sâu hơn về năng lực bản thân trong lĩnh vực ứng tuyển. 

o_ Gửi qua thư điện tử - Email (kiểm tra thư đã tới người nhận chưa - check 
receipt nêu có chức năng này). Bạn nên dùng địa chỉ Email trung tính. 

o _ Mang đến trực tiếp (hay bưu điện). 

o_ Bộ hồ sơ văn bằng văn bản scan (định dạng 
JPG/PDF, kích cỡ thích hợp, học kỹ năng xử lý 
ảnh, văn bản file PDE). 

Ví dụ: Hồ sơ của một ứng viên thường bao gồm: 

Đơn xin việc 

Bản sơ yếu lý lịch hoặc Bảng thông tin cá nhân (CV). 

Bằng cấp, chứng chỉ đạt được 





Giấy khám sức khỏe 
e Tìm hiểu về công ty, tổ chức 

o _ Thông tin doanh nghiệp (lĩnh vực kinh doanh, vốn đầu tư...). 

o _ Website (cơ cấu tổ chức, hoạt động, hệ thống quản lý, văn hóa doanh nghiệp...) 

o Blog (nhân viên, lãnh đạo, đối tác...). 

o_ Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm trên mạng (Google) các bài viết về doanh 
nghiệp, tổng giám đóc. 

o_ Đến nộp hồ sơ trực tiếp và quan sát trụ sở doanh nghiệp (cách bố trí, sắp xếp, 
thái độ ứng xử, giao tiếp). 

o _ Đường đi (đường đến doanh nghiệp hay nơi phỏng vấn). 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





e_ Chuẩn bị cho buỗi phỏng vấn 


S 


S 


S 


S 


Chuẩn bị thêm thông tin liên quan về bản thân. Áp dụng mô hình SWOT (Điểm 
mạnh, Điêm yêu, Cơ hội, Thách thức). 

Chuẩn bị các câu hỏi đặc thù liên quan đến công việc ở nơi đang ứng tuyền. 
Nhờ người quen có kinh nghiệm đóng vai người phỏng vấn để tập dượt (thử nghiệm). 


Tập trình bày các kế hoạch công việc nếu bản thân được tuyển dụng. 


5.3.2. Trong buổi phỏng vấn 


e_ Trình bày về bản thân 


S 


S 


S 


S 


Tập trung nói những ý chính cần nhấn mạnh, 
tránh đưa nhiều thông tin từ CV. 

Nhắn mạnh phẩm chất cá nhân, năng lực học 
tập, các quan hệ xã hội, tiềm năng của bản thân 
trong công việc, học tập. 





Tập trung vào các kỹ năng, kinh nghiệm liên quan đã có. 
Nhắn mạnh các bài học mà bản thân đã tự rút ra 


Nói tóm tắt về các thành tựu cá nhân. 


e Trình bày về sự phù hợp của mình với công việc ứng tuyên 


S 


Nếu chưa rõ về công việc, nên hỏi cho rõ (các trách nhiệm chính, tuyến báo cáo, 
các cá nhân và bộ phận liên quan - sơ đồ ma trận). 

Tìm hiểu xem đây là vị trí mới hay vị trí thay thế. 

Nếu là vị trí thay thế, nên tìm hiểu những mong đợi khác biệt của nhà tuyển dụng 
đối với người mới. 


e _ Trình bày các điêm mạnh, các điêm cân hoàn thiện, cân làm quen tại môi trường mới 


S 


S 


le) 


Nhắn mạnh các kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức đã có, liên quan và sẽ phục vụ 
đắc lực cho công việc. 

Cần thể hiện sự quan tâm đến công việc. 

Mỗi vị trí luôn có những sự thách thức với 

người mới đảm nhận. SE@refugee.com Cartoon 


Chuẩn bị trước 2-3 câu hỏi, khi hội đồng phỏng (Keo) 





vấn hỏi thì nêu ra (tránh chỉ tiết đã trao đổi). 
Không nên nêu các điểm yếu quá bất lợi cho 
công việc. Cần tự đánh giá sau. 

Lưu ý: Không có các điểm yếu, chỉ có các điểm 
cần thay đổi hay hoàn thiện (tùy theo yêu cầu 
môi trường công việc). 


e Khâu giao tiếp với hội đồng phỏng vẫn SEO 7ob in†ewiew goes bad. 


S 


S 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


6 1006 JaMes Cook 


Tự tin, dáng đi đứng, tư thế ngồi, cách bắt tay, 
cách nói, ánh mắt nhìn... 

Khi nói, quan sát phản ứng của các thành viên trong hội đồng phỏng vấn; tìm sự 
thông hiểu; hiệu chỉnh nếu cần. 


133 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





134 


S 


Cách thức nhận, trao danh thiếp, nhớ tên các thành viên hội đồng phỏng vấn. 
Mang theo bút và cuốn số nhỏ có thê bỏ túi. 
Lịch sự, quan sát ứng xử của Hội đồng. 
Ăn mặc kiểu công sở. 
Đến trước giờ. 
Tắt điện thoại di động hay để yên lặng để bản thân và hội đồng phỏng vấn 
không bị làm phiên. 
Các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp từng tiết lộ rằng càng đề ứng viên thoải mái khi 
trao đôi và đưa ra những câu hỏi tưởng chừng đơn giản và gân gũi kiêu như: “bạn đi 


từ nhà đến đây có xa không?”, “Bạn có tìm thấy công ty dễ dàng không”...sẽ giúp 
ứng viên “sơ hở” nhiều hơn và họ quên mất rằng đang trong cuộc phỏng vấn tuyến 
dụng mà làm mắt đi tác phong chuyên nghiệp của mình. 





Trao đôi về chê độ chính sách, đãi ngộ, lương 


S 


S 


Tìm hiểu trước về mức lương trên thị trường. 

Tỏ ra linh hoạt trong phạm vi lương mong đợi. (Nhiều công ty có thang lương 
sẵn rôi, Nhà tuyên dụng sẽ chủ động đê xuât lương phù hợp). 

Không nhất thiết phải quyết định ngay lập tức về mức lương. 


Không nên nhận lời ngay, kể cả khi Nhà tuyến dụng mời mức lương bằng hay 
cao hơn mong đợi. (Tuy nhiên, cần cân nhắc tình thế của Nhà tuyên dụng! Ứng 
viên cần có thời gian suy nghĩ tổng thê). 









04Ì/)/:1:)1]1-111831-Ñ(0)18:)i13)ì 1:00 (21119 4|))07/1-16 
Đề chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn có hiệu 
quả, hãy tìm hiểu kỹ về những câu hỏi mà có thể 
bạn sẽ bị nhà tuyển dụng "quay". Dưới đây là 
một số tình huống có thê sẽ đến với bạn: ` 
Hỏi: “Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình ~~ 
không?” t 

Câu hỏi này được sử dụng để đánh giá nhân 

cách, quá trình chuẩn bị, kỹ năng giao tiếp và khả năng suy nghĩ của bạn trên bước 
đường vào nghề. Hãy chuẩn bị sẵn một số thông tin về công việc mà bạn đã từng 
làm, những sở trường cá nhân, tóm tắt sơ lược quá trình tìm việc của bạn, nói về 
những kinh nghiệm mà bạn từng trải. 

Hỏi: “Tại sao bạn từ bỏ công việc cñ? ” 

Câu trả lời tốt nhất là: “...để tìm một cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, nhiều thử thách 
trong công việc hơn, có trách nhiệm hơn và công việc đa dạng hơn...” 

Hỏi: “Tại sao bạn muốn nhận công việc này/tại sao bạn lại muốn làm việc tại công 
ty này?” 

Hãy nói những hiểu biết của bạn về công ty, bạn yêu thích môi trường làm việc của 
công ty và nhân mạnh rằng bạn cảm thấy khá phù hợp với vị trí cần tuyến. 

Hỏi: “Bạn sẽ làm gì để công hiến cho công ty này?” 

Đây quả thực là một cơ hội để bạn ca ngợi chính mình, hãy đề cập đến những kỹ 
năng mà bạn có và những gì mà vị trí tuyên dụng của bạn yêu cầu. Ví dụ: “Tôi rất 








rành trong lĩnh vực bán hàng, làm việc nhóm rất tốt, khá nhạy bén khi tiếp cận một 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 





N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 





thị trường mới mẻ mà anh/chị đang mở rộng ở khu vực châu Á”... 

Hỏi: “Bạn nghĩ gì về vị trí này?” 

Câu hỏi này được dùng đề nhận biết xem bạn có quan tâm đến vị trí này không, bạn 
đã làm những gì để tìm hiểu về vị trí này, hãy lắng nghe người phỏng vấn bạn và 
bạn có thê tóm tắt lại các thông tin một cách rõ ràng và chính xác. 

Hỏi: “Bạn biết gì về công ty?” 

Câu hỏi này dùng để xem mức độ yêu thích của bạn đối với công việc và những 
hiểu biết của bạn về tổ chức và nền công nghiệp. Nói về những nghiên cứu mà bạn 
đã thực hiện trong lĩnh vực mà bạn yêu thích đối với công ty, quy mô của nó, 
khách hàng chính và tình trạng hiện tại, xem xét thật kỹ các nguồn thông tin mà 
bạn sở hữu. 

Hỏi: “Bạn có câu hỏi nào muốn hỏi không?” Hay “Bạn có thắc mắc gì về công ty 
không?” 

Luôn luôn chuẩn bị một câu hỏi dành cho nhà tuyển dụng (người phỏng vấn bạn), 
hỏi về vị trí mà bạn đang quan tâm, muốn biết những thông tin chung về công ty. 
Nếu họ sẵn sàng trả lời những câu hỏi của bạn thì có nghĩa là họ biết rằng bạn đã 
nghĩ về vị trí mà bạn quan tâm rất nhiều và đã chuẩn bị khá kỹ càng cho cuộc 
phỏng vấn. 

Hỏi: “Bạn có tin tưởng vào sở trường của mình không?” 

Hãy chuẩn bị thật kỹ về câu trả lời cho những tình huống này, hãy cho họ thấy rằng 
những kinh nghiệm mà bạn đã từng trải thật sự sẽ giúp ích cho công việc hiện tại 
của bạn. 

Hỏi: “Tại sao bạn làm quá nhiều nghề? ” 

Nếu thật sự bạn làm nhiều nghề khác nhau trong nhiều giai đoạn thì cứ việc miêu tả 
chỉ tiết cho nhà tuyển dụng của bạn biết về những công việc mà bạn đã từng làm, 
bạn đã học tập được những kinh nghiệm và kỹ năng gì, bạn đã được đi đâu chưa, 
đặc biệt là có được ra nước ngoài để tham gia một khóa đào tạo nào không... Hãy 
liên kết các kinh nghiệm trong quá khứ vào công việc hiện tại để nhà tuyển dụng 
thấy rằng những kinh nghiệm đó thật sự rất hữu ích cho họ. 

Hỏi: “Bạn yêu thích công việc hiện tại hơn hay quá khứ hơn? ” 

Đây là một câu hỏi đánh lừa bạn, mục tiêu của câu hỏi này là kiểm tra lại xem bạn 
có thật sự làm những công việc mà bạn nói trước đây không. Ngoài ra còn xem xét 
năng lực của bạn như thế nào và chú ý đến những kinh nghiệm mà sắp tới bạn sẽ 
trải nghiệm. 

Hỏi: “Bạn cảm thấy mình như thế nào so với Š năm về trước? ” 

Câu hỏi dạng này thường dùng để tìm hiểu về những ước vọng và các kế hoạch 
nghề nghiệp tương lai của bạn. Bạn nên trình bày cho nhà tuyển dụng thấy những 
mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong dài hạn và các mục tiêu này hoàn toàn thích 
hợp với vị trí mà công ty đang cần tuyền. 

Hỏi: “Bạn có thể cho tôi một số ví dụ về những kỹ năng quản lý, tổ chức và những 
việc làm mang tính sáng tạo của bạn trước đây?” 

Hãy nêu các ví dụ liên quan đến các năng lực và tính chất mà bạn sở hữu có liên 
quan đến nghề nghiệp hiện tại của bạn, thường thì nhà tuyển dụng sẽ tập trung hỏi bạn 
về một số lĩnh vực cụ thể. 

Hỏi: “Bạn chịu được áp lực công việc tốt chứ?” 


Câu trả lời hiên nhiên là “Vâng” và bạn cũng nên đưa ra một sô ví dụ vê những lân 








135 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 


bạn phải đôi đầu với áp lực công việc và bạn đã làm thế nào đề vượt qua các khó 
khăn thử thách đó. 
Ngoài ra có đôi khi bạn sẽ phải gặp một số câu hỏi dạng như: 





“Hãy nói cho tôi nghe về một điều gì đó bất bình thường?” 

“Nói cho tôi nghe về những lần mà bạn phải đối đầu với những xung đột trong môi trường 
làm việc?” 

“Thường thì bạn giải quyết mâu thuẫn như thế nào, bằng cách nào?” 

Những câu hỏi về hành vi thường được thiết kế nhằm tìm hiểu về tất cả những thông 
tin về năng lực được yêu cầu cho vị trí mà nhà tuyển dụng cần tuyên. Nhớ thật kỹ 
những kinh nghiệm mà bạn có được trong công việc quá khứ và thật khéo léo khi 
đưa những kinh nghiệm nảy vào câu trả lời của bạn. 

Những câu hỏi không thích hợp: 

Trong trường hợp gặp phải những câu hỏi không phù hợp hoặc quá khác biệt thì bạn 
có quyền không trả lời những câu hỏi dạng này. 

Ví dụ: nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn xem bạn thường chăm sóc con cái như thế nào 
trong những lúc rảnh rỗi hoặc trong thời gian tìm kiếm một công việc nào đó. Họ 
muốn biết xem liệu những người đã có gia đình có thật sự làm việc hiệu quả hay 
không khi họ luôn dành phần lớn thời gian cho con cái của họ. 

Với những câu hỏi mang tính chất quá riêng tư, bạn hãy từ chối trả lời một cách thật 
lịch sự và chuyên nghiệp, chăng hạn như một số gỢI ý Sau: 

“Tôi không nghĩ là chúng ta cần đề cập đến vấn đề này, có lẽ tôi nên tập trung vào 
một số vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp và và vị trí tuyển dụng mà công ty yêu 
cầu thì tốt hơn”. 

“Tôi không hiểu câu hỏi này có gì liên quan đến vị trí cần tuyển dụng và năng lực 
làm việc của tôi trong guồng máy của công ty. Ông có thê nói rõ cho tôi biết là tại 
sao ông lại nghĩ điều này thật sự quan trọng, và tôi sẽ cung cấp cho ông những 
thông tin cần thiết có liên quan đến những điều ông yêu cầu”. 











5.3.3. Sau buổi phỏng vấn 
e_ Rút kinh nghiệm 
o_ Tự đánh giá cách trả lời, ứng xử, bài làm của 
bản thân. 
o_ Đánh giá mức độ phù hợp của bản thân (với vị 
trí, công ty hay ngành công nghiệp): góc độ 
chuyên môn, tô chức, văn hóa DN, điêu kiện 


_~-. 





làm việc... 

© Nếu không được bổ nhiệm, cố gắng tìm hiểu các lý do để thành công hơn 
trong các lần tìm việc sau, chọn việc phù hợp hơn cũng như các yếu tố chủ quan 
về kỹ năng. 

e© Duy trì quan hệ 

o_ Viết thư cảm ơn sau khi các vòng phỏng vấn kết thúc. 

o__ Theo dõi tình hình hoạt động của công ty qua phương tiện thông tin đại chúng. 
Nếu có địp ứng tuyến lần sau, hay trở thành đối tác, khách hàng. 

o_ Liên lạc, phát triển quan hệ khi có dịp thích hợp. 


136 PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





Ví dụ: " Cuộc phỏng vấn không thành công” 


Trong phòng phỏng vấn nhân viên mới của một công ty. Thắng đã đến muộn 5 phút, vội 
vàng gõ cửa phòng. Cóc, cộc, cốc. 


Nhà tuyển dụng (NTD): Mời vào! 

Thắng: Chào chị. 

NTD: Bạn có phải là Trần Văn Thắng không? 

Thắng: Vâng. (Tự động ngồi vào ghế) 

NTD: Mình là Thanh ở phòng nhân sự, là người trực tiếp phỏng vấn bạn. Đầu tiên, bạn| 
hãy tự giới thiệu vê bản thân mình. 


Thắng: Em có 5 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau từ tiếp thị, 


quảng cáo đến kinh doanh. Em còn nhận được nhiều phần thưởng vì đạt doanh số cao. 


Em làm việc chăm chỉ, có tinh thần làm việc cao... 

NTD: Tại sao bạn nghỉ việc ở công ty cũ? 

Thắng: Sếp cũ của em là một người khó tính, mà môi trường làm việc ở đấy thì quá tệ. 
Nhân viên hay nói xấu nhau, nhất là Anh Tuấn, Anh ấy đang ghen ghét em vì tháng 
trước doanh số bán hàng của em cao hơn anh ấy. Anh ấy bảo tranh khách của anh ấy ở 
quận Hai Bà Trưng. Nhiều khi sếp còn bắt nhân viên làm thêm giờ, làm em quá mệt mỏi, 
lương thì trả thấp. 


NTD: Tại sao bạn lại muốn công việc này? 

Thắng: Đây là một công ty lớn và em nghe nói là làm ở đây thu nhập cao hơn. 
NTD: Nếu công ty yêu cầu bạn đi công tác xa, bạn có chấp nhận đi không? 
Thắng: Ôi! Đi xa mệt lắm chị ạ. 

NTD: Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không? 

Thắng: Cho em hỏi mức lương nếu em được nhận vào làm ạ. 


NTD: Chúng tôi có thang lương sẵn theo quy định của công ty. Cảm ơn bạn đã tham gia 
cuộc phỏng vấn. Có gì mình sẽ liên hệ với bạn sau. 


Thắng: Không có gì. Chào chị. 


Ví dụ: "Một cuộc phỏng vấn thành công” 

Trong phòng phỏng vấn nhân viên mới của một công ty. Vân đã đến trước giờ hẹn 5 phút 
và chờ đên đúng thời gian phỏng vân đê gõ cửa vào phòng phỏng vân. Cóc cốc ... 

Nhà tuyến dụng (NTD): Mời vào! 

Vân: Em chào chị (cúi chảo). 

NTD: Bạn có phải là Trần Câm Vân không? 

Vân: Dạ phải. 





NTD: Mời bạn ngồi, mình là Thanh ở phòng nhân sự, là người trực tiếp phỏng vấn 
bạn. Đầu tiên, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình. 

Vân: Dạ thưa chị. Trước tiên em gửi lời cám ơn công ty đã tạo điều kiện cho em đã 
tham gia vào buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu em tên là Trần Cẩm 





PSD101_ Bai_5_v1.0012103219 137 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





138 


Vân, em vừa tốt nghiệp trường Đại học Thương Mại. Trong thời gian đi học, em có 
đi làm thêm một số công việc bán thời gian như giới thiệu sản phẩm, là nhân viên 
kinh doanh cho một công ty Mỹ phẩm. Điều đó giúp em tích lãy cho mình chút ít 
kinh nghiệm về thị trường tiêu dùng, ngoài những điều đã học được trên ghế nhà 
trường. Em thấy mình phù hợp và rất thích công việc là một nhân viên kinh doanh. 
Được biết công ty đang tìm kiếm nhân viên cho vị trí nhân viên kinh doanh nên em 
đã nộp đơn xIn việc, và hy vọng mình sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. 

NTD: Trong công việc cũ, bạn đã từng có thành tích gì? 

Vân: Trong thời gian làm việc tại công ty cũ, tuy thời gian không nhiều vì em vẫn 
lấy nhiệm vụ học tập làm hàng đầu khi đó. Em luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao, 
thậm chí, có lần đã vượt chỉ tiêu và được nhận lời khen của chị phụ trách. 


NTD: Tại sao bạn nghỉ việc ở công ty cũ? 

Vân: Vì em muốn tìm kiếm thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình. 

NTD: Tại sao bạn muốn làm việc ở đây? 

Vân: Vì em biết Công ty P&P là một công ty lớn và em muốn được làm việc trong 
một môi trường chuyên nghiệp, được nâng cao chuyên môn cũng như được thử sức 
mình với những dự án lớn ở đây. 

NTD: Tại sao bạn lại muốn công việc này? 

Vân: Theo quan điểm của em, để trở thành nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này 
cần phải có sự nhiệt tình, đam mê công việc, có sự nhanh nhạy trước nhiều tình 


huống phức tạp xảy ra. Và em muốn khám phá chính mình thông qua những thử 
thách ấy. 
NTD: Thử hình dung 5 năm nữa, bạn đang ở đâu nhỉ? 


Vân: Mục tiêu phấn đấu của em là trở thành một nhà kinh doanh giỏi trước khi trở 
thành một nhà quản lý kinh doanh. 


NTD: Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn. Có gì mình sẽ liên hệ với bạn sau. 


Vân: Em cảm ơn chị. 





PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 

Trong bài này, bạn cần lưu ý những điểm sau: 

e_ Trước khi đi phỏng vẫn chúng ta nên tìm hiểu rõ các thông tin về công ty mình đến phỏng 
vấn và tìm hiểu kỹ về công việc cụ thể mà mình sẽ ứng tuyên là gì? 

e_ Bộ hồ sơ xin việc, trong đó quan trọng nhất là đơn xin việc và bản CV cần phải được chuẩn 
bị thật chu đáo bởi vì nhà tuyển dụng có thể đánh giá về con người bạn khi nhìn vào bộ hồ sơ 
của bạn. 

e _ Để thành công trong giao tiếp tuyển dụng và được tuyên chọn vào vị trí mà bạn mong muốn, 
bạn cần nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng từ khâu chuẩn bị phỏng vấn tuyển 
dụng cho đến cách giao tiếp, cách trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng trong buổi phỏng 
vấn và cách liên lạc với nhà tuyển dụng sau buôi phỏng vấn. 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 139 


N EU = EDUTOP Bài 5: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc 





CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. 


2. 


3. 


4. 


Những nội dung gì cần được trình bày trong một bản CV? 
Đề chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn bạn cần phải làm gì? 
Trong khi đi phỏng vấn bạn nên làm gì? 


Bạn có nên tiêp tục giữ môi liên hệ với nhà tuyên dụng sau cuộc phỏng vân? 


BÀI TẬP THỰC HÀNH 


Mình nộp hồ sơ trực tuyến vào I công ty, nhưng đến sát ngày phỏng vấn ghi trên thông tin tuyên 
dụng rồi mà vẫn chưa nhận được điện thoại hẹn gặp từ phía nhà tuyên dụng. Theo các bạn mình 
có nên gọi điện trực tiếp cho nhà tuyến dụng đề hỏi thông tin về buổi phỏng vẫn không? 


140 


PSD101_Bai_5_v1.0012103219 


